Vụ “thảm án” tôn thất nhà 
Lý xảy ra ở đâu? 

Trọng Huân 

Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Vụ “thảm án” tôn thất nhà Lý xảy ra ở đâu? 


Trọng Huân 
Vụ “thảm án” tôn thất nhà Lý xảy ra ở đâu? 


Hôm rồi vợ tôi về quê. Vợ bảo tuần tới ở đình Mai Lâm có 

cuộc hội thảo về nhà Lý, về vụ thảm án nhà lý và tiếp đó sẽ 
có cuộc cầu siêu của 700 nhà sư. Vậy “thảm án” đó xảy ra ở 
đâu? 
Vụ “tàn sát” tôn tộc nhà Lý sử ghi xảy ra ở Thái Đường, Hoa 
Lâm. Trong bộ Đại Việt sử Ký toàn thư, bộ sử đồ sộ nhất còn 
lại của nước ta, bản khắc in cũ nhất năm Chính Hoà(1697) 
ghi: “ Mùa đông năm ấy(1232), nhân người họ Lý tế lễ các 
vua nhà Lý ở Thái đường, Hoa Lâm,Thủ Độ ngầm đào hố 
sâu, làm nhà lên trên, đợi khi mọi người uống rượu say, giật 
máy chôn sống hết”. Các sách hiện nay khi ghi chép địa 
danh Thái đường, Hoa Lâm đều chú thích nơi đó thuộc 
huyện Đông Ngàn cũ và ghi chú nay thuộc đất Tiên Sơn, Bắc 
Ninh. 


Vậy vùng đất Thái Đường xưa nay là đâu? Vùng đất ấy nay 
chính là đất xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội. Nếu ai 
có dịp từ Hà Nội, qua cầu Đuống, sang Đông Anh, quãng 
500 mét, đến dốc Vân, phía bên tay trái chính là vùng đất 
Hoa Lâm Viên xưa. 


Thái Đường, Hoa Lâm thuộc huyện Đông Ngàn, một huyện 
nổi tiếng đất Kinh Bắc và cả nước bởi số người đỗ đạt cao 
nhất thời xưa trong các phủ huyện cũ dưới thời kỳ phong 
kiến Việt Nam. Năm 1905 một phần huyện Đông Ngàn nhập 


vào tính Phúc Yên, phần còn lại (có Thái đường Hoa Lâm) 
nhập vào phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ngày 31/3/1961 vùng 
đất Thái Đường về huyện Đông Anh,Hà Nội. 


Xưa các vua Lý lập vườn hoa lớn ở Thái Đường, với tên Lâm 
Hoa Viên. Từ Thăng Long theo đường thuỷ độ non chục cây 
số, các vua Lý về chơi vườn thượng uyển Hoa Lâm. Tại xã 
Mai Lâm, huyện Đông Anh ngày nay còn rất nhiều di tích, 
truyền thuyết gắn với vườn hoa xưa và các vua triều Lý. Các 
tên như Danh Lâm, Du Lâm là gắn với Hoa Lâm xưa. Dân xã 
Thái Bình ngày nay (tức trên đất Thái Đường cũ) đều biết về 
truyền thuyết thảm án tôn tộc nhà Lý. Tám thôn thuộc xã 
Mai Lâm nay đều có đền chùa đình miếu thờ cúng, tế lễ liên 
quan đến sự kiện xưa. Đình làng Thái Bình, một di tích liên 
quan trực tiếp đến sự kiện vụ “thảm án”, thờ ba vị thành 
hoàng là Lý Chiêu Hoàng, Trần Cảnh và Trần Thủ Độ. Đình 
trước ở ven sống Đuống, sau bờ lở, sông chạy sát vào đình, 
năm 1990 dân làng chuyển đình vào trong đê. Đặc biệt là 
khu rừng Mai Lâm, dấu tích Hoa Lâm Viên xưa, những người 
tuổi ngoài 70 mươi ở đây còn biết cánh rừng cũ. Họ kể lại, 
vào quãng sau năm 1950, khi sang ga Yên Viên phải qua 
khu rừng Mai Lâm rậm rạp. Trong rừng, sung là loại cây 
nhiều nhất. Đến tận năm 1957, vì lấy đất hàn khẩu đê vỡ, 
vụ vỡ đê nổi tiếng hồi đó, rừng Mai Lâm bị chặt phá. Khu 
rừng xưa thành bãi đất, trồng ngô khoai như hiện nay. 


Vậy tại sao nhà Lý lập vườn thượng uyển ở Mai Lâm? Đất Cổ 
Pháp, Đình Bảng là quê nội nhà Lý, còn quê ngoại nhà Lý ở 


đâu? Trong cuốn lịch sử xã Mai Lâm, xuất bản năm 1990, thì 
thôn Thái Bình có ngôi mộ bà Phạm Thị Ngà, mẹ vua Lý Thái 
Tổ. Theo cụ từ trông đền làng Thái Bình, gần đây khi sữa 
chữa chùa Thiền Tâm ở núi Tiêu Sơn, xã Tương Giang, huyện 
Từ Sơn, Bắc Ninh, thấy bút tích cũ ở chùa ghi, mẹ của Lý 
Công Uẩn tên là Phạm Thị Ngà, quê ở Thái Đường. Theo sử 
cũ, Lý Công Uẩn sinh ở chùa Thiên Tâm khi bà mẹ đến lễ và 
vẫn chùa. Sau khi phát hiện ra điều này, hàng năm dân Đình 
Bảng sang lễ bên ngoại - thôn Thái Bình , xã Mai Lâm. Vậy 
phải chăng quê ngoại ở đây nên nhà Lý lập Lâm Hoa Viên? 


Vụ chuyển giao giữa nhà Lý và nhà Trần có thể nói là một 
cuộc chuyển giao hòa bình. Sau khi Lý Chiêu Hòang nhường 
ngôi cho chồng là Trần Cảnh, vai trò của nhà Lý chấm dứt 
vào năm 1225. Ngày 10 tháng 8 năm Bính Tuất (1226) Thái 
sư Trần Thủ Độ ép lý Huệ Tôn phải tự vẫn ở chùa Chân Giáo 
(nay thuộc địa phận quận Ba Đình, Hà Nội). Trong bộ sử Đại 
việt sử kí toàn thư có ghi về vụ “thảm sát” tôn tộc nhà Lý ở 
Thái Đường vào cuối năm 1232, nhưng cũng chính trong bộ 
sử này còn tồn nghi sự kiện đó và chua rằng: “ việc này 
chưa chắc đã có thực”, lại dẫn thêm, vào đời vua Trần Anh 
Tông (1293-1314) còn có người họ Lý làm tướng. Cứ theo bộ 
sử trên ghi vụ “thảm án” thì lúc đó tôn tộc nhà Lý đến tế lễ 
các đời vua Lý ở Thái Đường, Hoa Lâm. Tại sao không tiến 
hành tế lễ các vua Lý tại Đình Bảng là quê nội nhà Lý, một 
điều thông thường của phong tục người Việt Nam, mà lại 
tiến hành tại quê ngoại? 


Vào năm xảy ra vụ án (1232), lúc đó nhà Trần đã cầm quyền 
được 6 năm, tình hình chính trị đã tương đối ổn định, bởi 
trước đó, vào năm 1228, Chiêm Thành phải sang triều cống 
Đại Việt; năm 1229 hai lực lượng chống đối tương đối quyết 
liệt là lực lượng của Nguyễn Nộn cát cứ ở vùng Bắc Giang, 
lực lượng chống đối của Đoàn Thượng cát cứ vùng Hồng 
Châu ( Hải Dương và Hưng Yên) đều đã bị tiêu diệt; đặc biệt 
cùng năm đó (1229) nhà Tống chính thức công nhận và 
phong vương cho vua Trần là An Nam Quốc vương. Với tình 
hình như vậy, một con người khôn ngoan, mưu lược như Thái 
Sư Trần Thủ Độ, ông đủ sáng suốt thấy không cần thiết phải 
tàn sát tôn tộc nhà Lý, để lại tiếng xấu muôn đời cho mình. 


Hoa Lâm Viên- một di tích gắn với nhiều sự kiện, cũng mới bị 
xoá mất trong thời gian gần đây. Xung quanh khu vực này 
hiện còn nhiều di tích, công trình lịch sử - văn hoá gắn với 
nhà Lý và các sự kiện của một vương triều mở ra thời kỳ Đại 
Việt hưng thịnh. Nhân sắp tới kỷ niệm 1.000 năm lập đô 
Thăng Long, Hoa Lâm Viên theo đường chim bay chỉ cách 
nội thành Hà Nội dăm, bảy Km, rất nên chăng vườn thượng 
uyển Hoa Lâm xưa cần được phục hồi. Đây sẽ thành điểm 
du lịch lịch sử, văn hoá, môi trường thú vị và kề cận ngay 
kinh đô Cổ Loa, thu đô Hà Nội. Thời gian trôi đi, nhưng xung 
quanh vụ “tàn sát” tôn tộc nhà Lý còn nhiều tồn nghi. Rất 
mong các nhà sử học, các chuyên gia có những công trình 
nghiên cứu tìm ra sự thật cách đây ngót nghét 800 năm rồi./ 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Tác giả/ Vnthuquan - Thư viện Online 
Được bạn: Ct.Ly đưa lên 
vào ngày: 27 tháng 4 năm 2010 


